Ghi chú nhỏ về An Dương 
Vương 


Trương Thái Du 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Ghi chú nhỏ về An Dương_Vương 





Trương Thái Du 
Ghi chú nhỏ về An Dương Vương 


Tháng 1/2007, những bài viết tôi từng giới thiệu trên mạng 
về cổ sử Việt Nam đã được NXB Lao Động chi nhánh TP. HCM 
mua bản quyền in thành sách dưới nhan đề “Cổ sử Việt Nam 
- Một cách tiếp cận vấn đề”. Vì bản tính nóng vội và ẩu tả cố 
hữu của một người tìm hiểu lịch sử nghiệp dư tùy hứng, tôi 
đã không nhuận bổ được gì thêm vào hình tượng An Dương 
Vương trước khi bàn giao bản thảo. Điều đó khiến tôi có cảm 
giác chưa trọn vẹn với quyển khảo cứu đầu tay của mình. 
Trước đây tôi đã đặt dấu hỏi về âm mưu thực dân của đế 
quốc Hán, liên quan đến sự giải thích thuật ngữ Giao Chỉ 
trong sách Tàu rất mù mờ và khác xa logic thực tế. Nếu khả 
năng này có thật, thì hiển nhiên âm mưu ấy không thể đơn 
độc, nó ắt phải thuộc về một hệ thống. Kết quả là, hệ thống 
này không đời nào bỏ qua hình tượng An Dương Vương. 

An Dương Vương được xem là vua khai quốc Âu Lạc nên 
trước tiên tôi nhắc lại mấy vấn đề về Âu Lạc trong quyển 
sách giới thiệu ở trên: Âu Lạc là kí âm Đất nước, Xứ sở của 
người Việt bằng Hán tự. Người Việt ở Phiên Ngung, người 
Việt dưới mé sông Hồng, hay người Việt tại đất Mân đều gọi 
nơi mình sống là Âu Lạc. Cũng có thể xem Âu Lạc là tên 
bằng tiếng Việt của nước Nam Việt. Khi Tư Mã Thiên viết Tây 
Âu Lạc, ông ta hàm ý phía tây Phiên Ngung. Tất cả những 
gợi ý này được tôi rút ra từ cách dùng từ Tây Âu Lạc và Âu 
Lạc trong Sử Kí của Tư Mã Thiên. 

Câu hỏi ở đây là: Tại sao trong mạch Sử Kí, Âu Lạc là một 


vùng đất khá rộng lớn. Các sách ra đời sau Sử kí lại dần dân 
giới hạn Âu Lạc và gắn nó với An Dương Vương . 

Phải chăng muốn đồng hóa một dân tộc, đầu tiên nên cố 
gắng xóa sạch kí ức phát tích và nguồn cội của chính dân 
tộc đó? Thực thi phương châm này, đế quốc Trung Hoa đã 
không ngừng thu hẹp thuật ngữ Âu Lạc trong địa lí hành 
chính cũng như sách vở? 

Sử Kí hoàn toàn không nói về An Dương Vương, song có đề 
cặp đến Tây Âu Lạc, Tây Vu Vương. Cùng thời với Sử Kí có 
Hoài Nam Tử của Lưu An chép quân trưởng Tây Âu là Dịch 
Hu Tống bị Đồ Thư giết. Hán Thư tổng hợp Sử Kí và Hoài 
Nam Tử đã xem Tây Âu Lạc là Tây Âu khi rút gọn Tây Âu Lạc 
thành Tây Âu. 

Tài liệu đầu tiên nói về An Dương Vương là Giao Châu Ngoại 
vực kí (TK IV) nhưng do sách này đã thất truyền nên chúng 
ta chỉ có thể tham khảo lời dẫn ở sách Thủy Kinh Chú (TK 
VI). Sách thứ hai trên cùng chủ đề là Quảng Châu Kí (TK V), 
được dẫn ở Sử kí sách ẩn (TK VIII). Hai sách này nội dung 
như nhau: Giao Chỉ có ruộng Lạc, dân lợi dụng mùa nước mà 
cày cấy. Dân gọi là Lạc dân. Có Lạc vương, Lạc hầu. Quận 
huyện có Lạc tướng. Sau con vua Thục đem quân đánh 
chiếm, xưng là An Dương Vương. Sau nữa úy Đà thu phục An 
Dương Vương. 

Sử kí sách ẩn còn ghi thêm: Âu Lạc tức Giao Chỉ và Cửu 
Chân. 

Xâu chuỗi dữ liệu này, tôi xin đề nghị một hướng giải mã 
mối nối thực - ảo mang tên An Dương Vương: Dịch Hu Tống 
chết, nhân dân Tây Âu Lạc không chịu làm nô lệ đã quật 


khởi kháng chiến và giết được Đồ Thư. Không lâu sau, Triệu 
Đà bắt đầu dòm ngó sang hướng tây. Trước nguy cơ bị thôn 
tính, quân trưởng An Dương Vương đã liên kết các bộ lạc Tây 
Âu Lạc, xưng vương. Triệu Đà thất bại trong việc thôn tính 
Tây Âu Lạc bằng quân sự nên quay ra dùng kế li gián. Tay 
chân của An Dương Vương ăn của đút lót, đánh đuổi vua rồi 
xưng vương, chịu sự giám sát của Triệu Đà. An Dương Vương 
cùng một số quí tộc di tản bằng thuyền qua cửa biển Hợp 
Phố xuống đồng bằng sông Hồng, sông Mã. Năm 111 TCN 
Hán Vũ Đế xâm lăng Nam Việt. Tây Vụ Vương toan chống lại 
thì bị Hoàng Đồng (nguyên tả tướng của triều đình Phiên 
Ngung được cử qua giám sát Tây Vu Vương) thủ tiêu. Truyền 
thống “di tản” của người Âu Lạc vẫn diễn tiến sau khi bọn 
Việt gian Tô Hoằng và quan lang Đô Kê chặn bắt thuyền của 
Lữ Gia và Kiến Đức. 

Hai lần di tản năm 179 và 111 TCN ấy, ngoài con người, văn 
hóa của Âu Lạc cũng đã di tản xuống phương nam. Thời gian 
xóa nhòa mọi thứ, biến một phần những chi tiết thực tế 
thành cổ tích truyền từ đời này sang đời khác. Đó là lí do tại 
sao An Dương Vương trong kí ức dân tộc Việt Nam có một 
phần rất thực, trùng khớp với tín sử. 

Sau chín thế kỉ, từ ngày Hán Vũ Đế thôn tính Nam Việt. Sách 
vở Trung Quốc đã rút vùng đất Âu Lạc rộng lớn xuống thành 
hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Dưới ảnh hưởng của hệ 
thống xuyên tạc ấy, quyển sách sử đầu tiên của dân tộc Việt 
Nam ghi nhận An Dương Vương như sau : 

An Nam chí lược của Lê Tắc (1335) 

Việt-Vương-Thành, tục gọi là thành Khả-Lũ, có một cái ao cổ, 


Quốc-vương mỗi năm lấy ngọc châu, dùng nước ao ấy rửa 
thì sắc ngọc tươi đẹp. Giao-Châu Ngoại-Vực-Ký chép: hồi 
xưa, chưa có quận huyện, thì Lạc-điền tuỳ theo thuỷ-triều 
lên xuống mà cày cấy. Người cày ruộng ấy gọi là Lạc-Dân, 
người cai-quản dân gọi là Lạc-Vương, người phó là Lạc- 
Tướng, đều có ấn bằng đồng và dải sắc xanh làm huy hiệu. 
Vua nước Thục, thường sai con đem ba vạn binh, đi chinh 
phục các Lạc-Tướng, nhân đó cử giữ đất Lạc mà tự xưng là 
An-Dương-Vương. Triệu-Đà cử binh sang đánh. Lúc ấy có một 
vị thần tên là Cao- Thông xuống giúp An-Dương-Vương, làm 
ra cái nỏ thần, bắn một phát giết được muôn người. Triệu Đà 
biết địch không lại với An-Dương-Vương, nhân đó trú lại 
huyện Võ-Ninh, khiến Thái-Tử Thuỷ làm chước tá hàng để 
tính kế về sau. 

Lúc Cảo-Thông đi, nói với vua An-Dương-Vương rằng: "Hễ 
giữ được cái nỏ của ta, thì còn nước, không giữ được thì mất 
nước". 

An-Dương-Vương có con gái tên là My-Châu, thấy Thái-Tử 
Thuỷ lấy làm đẹp lòng, rồi hai người lấy nhau. My-Châu lấy 
cái nỏ thần cho Thái-Tử Thuỷ xem, Thuỷ xem rồi lấy trộm cái 
lẩy nỏ mà đổi đi. Về sau Triệu-Đà kéo quân tới đánh thì An- 
Dương-Vương bại trận, cầm cái sừng tê vẹt được nước vào 
biển đi trốn, nên Triệu-Đà chiếm cả đất của An-Dương- 
Vương. Nay ở huyện Bình-Địa, dấu tích cung điện và thành 
trì của An-Dương-Vương hãy còn. 

x*x**% 

Tóm lại, hình tượng An Dương Vương trong hiến sử Việt Nam 
là một tổ hợp phức tạp những ghi chú có chủ ý của sách vở 


Trung Quốc và lời truyền miệng dân gian. Yếu tố Thục trong 
truyện An Dương Vương, về sau đến Đại Việt sử kí toàn thư 
của Ngô Sĩ Liên đã được nhấn mạnh, bằng cách sao chép 
tích Trương Nghi theo vết rùa bò mà xây được các vòng 
thành tại nước Thục. 

Rất lạ là, hàng ngàn năm giới viết sử rất hiếm khi nghi vấn 
độ tin cậy của các tài liệu Trung Hoa, chứ đừng nói đến 
chuyện nghiêm túc lọc lựa tìm hiểu các vỉa nghĩa kín đáo 
thể hiện chính sách thực dân phương Bắc. Hiển nhiên lớp lớp 
sử quan Hoa Hạ không ít người tiết tháo, trung thực như 
Thôi Trữ, Tư Mã Thiên; nhưng sẽ tuyệt đối hoang đường nếu 
vận dụng kinh nghiệm dân gian: “Con nhà tông không giống 
lông cũng giống cánh”. Phàn nàn duy nhất hay được nêu ra 
chỉ gói gọn ở sự kiêu ngạo, kẻ cả của con mắt Trung Hoa khi 
nhìn sang các nền văn hóa xung quanh mình. Tưởng rằng 
điều này thức tỉnh suy nghĩ, nhưng ngược lại, nó âm thầm 
lây truyền, dẫn đến thái độ không đúng mực của chữ nghĩa 
Việt đối với các láng giềng như Chiêm Thành, Ai Lao, Khơ 
Me, Xiêm La... 

Như vậy có thể khẳng định, giống mọi dân tộc khác thuở 
bán khai, lịch sử sơ khởi của người Việt Nam là những câu 
chuyện thời xưa nửa hư nửa thực, nhuốn màu hoang đường, 
truyền kể từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tất nhiên nó vẫn 
phản ánh sự thật khách quan, song ở mức độ rất thấp. Sau 
khi giành được độc lập, sử gia kết nối hiện thực (đã bị kẻ 
xâm lược bóp méo) với truyền thuyết. Thành ra cổ sử Việt 
Nam luôn mang tính hư cấu vừa chủ quan, vừa khách quan 
và sai lạc với thực tế rất nhiều. 


Tưởng rằng về sau, tư liệu dễ truy cập, các tồn nghỉ lịch sử 
dần dần sẽ được giải quyết, hay ít nhất là đi đến chỗ tạm 
đồng thuận. Tuy nhiên vào thời hiện đại, dưới ảnh hưởng 
thời tiết chính trị khu vực, cộng với tầm nhìn chưa bao quát 
và độc lập của ngành sử học, thuyết “bản địa” của văn hóa 
và văn minh Việt Nam lại được đề cao. Đến nay cổ sử Việt 
Nam đã hoàn toàn lạc đường, hay nói cách khác nó giữ mãi 
truyền thống là một văn bản chính trị của một triều đại. 
Chính trị và những vấn đề nội hàm luôn có tính phân đoạn 
bởi các triều đại chưa bao giờ trường cửu. Có thể hình dung 
lịch sử tựa một dòng chảy đại đồng, hầu như không gãy đứt. 
Phân kỳ của sử học đơn giản chỉ là sự tiếp nối nhận thức 
trước - sau, mới - cũ... 

Sự phối ngẫu gượng ép giữa sử học và chính trị sẽ dần mòn 
giết chết sử học, sẽ tha hóa sử gia và biến họ thành những 
chiếc máy xúc đất vô cảm, hăm hở đào cuốc các vỉa thời 
gian tại những di chỉ khảo cổ. 

Lịch sử là nền tảng cho mọi kiến trúc nhân văn. Riêng dành 
lịch sử làm giá đỡ vương miện, sẽ khiến các loại kiến trúc 
nhân văn khác hổng chân và bản thân lịch sử trở nên hèn 
mọn. Quá trình phân rã, suy đồi của xã hội phải chăng bắt 
đầu từ đó? 

Thảo Điền 

01.2007 


Chú thích: 
1 - Ở quyển Văn Minh Lạc Việt, NXB VH-TT Hà Nội 2004, 
Nguyễn Duy Hinh cũng dè dặt nhận xét: “...cũng có thể Âu 


Lạc lại là một thuật ngữ chỉ cộng đồng người Việt ở cả vùng 
Nam Việt cũng như Mân Việt”. (Trang 85) Lập luận của tôi đã 
thêm chắc chắn vì phần nào giải nghĩa được Âu Lạc là gì. 
2 - Xin phủ nhận quan điểm của Trần Quốc Vượng ở bài viết: 
“Cổ Loa, những kết quả nghiên cứu vừa qua và những triển 
vọng tới”, Khảo cổ học số 3 - 4, tháng 12-1969, tr. 102, 103. 
Tác giả sơ sót nên ghi nhận tài liệu đầu tiên nhắc đến An 
Dương Vương là Hậu Hán Thư. Thực ra nguyên văn Hậu Hán 
thư như sau: []LILIZLIHHHHHHIHHHHIHHHHHHLH*IDUD, Giao chỉ 
quận [ Vũ đế trí. Tức an dương vương quốc . Lạc dương nam 
vạn nhất thiên lý ] thập nhị thành. (Nguồn: 
http:/www.guoxue.com/shibu/24shi/hhansu/hhsu_123.htm ). 
Đoạn chữ nghiêng trong ngoặc vuông là bổ chú đời Càn 
Long (1736-1795) khi Nhị Thập Tứ sử được tái xuất bản. 
Trong bản điện tử sách SỬ Kí - tại 
WWwW.guoxue.com/shibu/24shi/shiji/sj_113.htm_, ghi chú Âu 
Lạc tức Giao Chỉ và Cửu Chân được hiểu là nội dung Sử Kí 
Sách Ẩn, chứ không phải nội dung của Quảng Châu Kí như 
cách hiểu xưa nay của sử gia Việt Nam vẫn thường được 
trích dẫn. 
An Nam chí lược, bản điện tử tại trang web Viện Việt Học. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2008 


